MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM 


1. 

Nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh 
khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ 
sanh. 

2. 

Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không 
hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. 

5; 

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc 
mắc, vì không khúc mắc thì sở học không 
thấu đáo. 

4. 

Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị 
ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường. 

s. 

Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ 
thành thì lòng kinh thường kiêu ngạo. 

6. 

Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì 
mất đạo nghĩa. 

3 


Với người thì đừng mong tất cả đều thuận 
theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì 


lòng tất kiêu ngạo. 
8. 


Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp 


thì thi ân có ý mưu đồ. 
9. 


Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì 


s¡ mê phải động. 
10. 


Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch 


là nhân quả chưa xả. 
Bởi Vậy Đức Phật Dạy: 
Lấy bịnh khổ làm thuốc thần. 
Lấy hoạn nạn làm giải thoát. 
Lấy khúc mắc làm thú vị. 
Lẫy ma quân làm bạn đạo. 
Lẫy khó khăn làm thích thú. 
Lấy kể tệ bạc làm người giúp đỠ. 
Lấy người chống đối làm nơi giao du. 
Coi thi ân như đôi dép bỏ. 
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa. 
Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. 
Luận Bảo Vương Tam Muội. 


